TÁT TẦN TẬT THÔNG TIN VIỆC LÀM BÁO CHÍ-TRUYÈN HÌNH! 

1. Thực trạng và cơ hội việc làm Báo chí - Truyền hình 

Ngành báo chí truyền hình, truyền thông là một trong những lĩnh vực đặc thù, đòi 
hỏi người lao động phải được đào tạo chuyên nghiệp, chuyên môn đáp ứng yêu cầu 
của thực tế công việc cùng tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt. 

Cả nước có khoảng 700 tờ báo, tạp chí, hàng trăm đài phát thanh truyền hình trung 
ương và địa phương cùng các công ty truyền thông, phòng truyền thông ở các công 
ty. Do đó, việc làm trong ngành này cũng vì thế mà đa dạng, cơ hội không nhỏ 
dành cho các ứng viên. 

2. Nhũng công việc phổ biến trong ngành Báo chí - Truyền hình 

2.1. Tuyển biên tập viên 

Người biên tập viên là người làm công tác nội dung, viết, biên tập nội dung sao 
cho đúng chính tả, trình bày rõ ràng, câu văn đúng ngữ pháp... mà hiện nay gọi 
chung là Content. Đây là vị trí có nhiều công việc đa dạng từ làm viết bài các trang 
tin điện tử, viết bài sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp, làm biên tập sách trong 
các nhà xuất bản, công ty truyền thông. Neu bạn có khả năng dịch ngoại ngữ có thể 
làm biên dịch viên cho các trang báo, trang tin tức. 

2.2. Tuyển dụng phóng viên 

Phóng viên có vị trí quan trọng trong lĩnh vực báo chí truyền hình. Nếu bạn là một 
phóng viên giỏi đưa tin, phát hiện vấn đề tốt cũng khả năng linh hoạt, thông minh 
sẽ dễ dàng được nhận vào làm ở một cơ quan báo chí lớn. Công việc của người 
phóng viên mang tính đặc thù không phải ai cũng có thể làm được kể cả được học 
qua trường lớp. 

2.3. Tuyển MC truyền hình 

Công việc MC truyền hình thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ mong muốn 
được dẫn chương trình, được nổi tiếng. Đây cũng là một nghề đặc thù đòi hỏi sự 
phù hợp như ngoại hình khá, khả năng dẫn chương trình, khả năng thuyết trình 
cùng kỹ năng giao tiếp tốt. Yêu cầu tuyển dụng của công việc này không đòi hỏi 
phải đúng chuyên ngành đào tạo. Neu bạn có kỹ năng giao tiếp, ngoại hình ổn thì 
có thể thử sức với công việc này. 

3. Việc làm báo chí truyền hình tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 



3.1. Việc làm báo chí truyền hình tại Hà Nội 

Hà Nội, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của cả nước là trụ sở của nhiều 
cơ quan báo chí đầu ngành, công ty truyền thông lớn nhất, truyền thông quảng cáo 
nước ngoài cùng rất nhiều công ty vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực này. 

3.2. Các công ty truyền thông tại TPHCM 

Thành phố Hồ Chí Minh tập trung nhiều cơ quan thông tấn báo chí lớn nhỏ trên cả 
nước, các công ty truyền thông lớn. Các công ty truyền thông lớn có trụ sở ở tỉnh 
khác thường đặt thêm văn phòng đại diện ở thành phố HCM. 

»> Xem thêm chi tiết tại: https://timviec365.vn/viec-lam-bao-chi-truyen-hinh- 
c35vO 

#tìm_việc_làm 

#tìm_việc_làm_thêm 

#tìm_việc_nhanh 

#timvieclam365 

#timviec365vn 

#tìm_việc_làm_của_timviec365vn 




